“ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHỢN 

KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH 
—_Ỏ DOANH „ 

BỘ-MÔN.-NGÂN.HÀNG 


(International Payment) 


ThS. Trần Thị Thanh Diệu 
tranthanhdieu(@fbm.edu.vn 


ầ Chương 2: TY GIA HOI ĐOAI 
Khái niệm tỷ giá hối đoái 

-Hối đoái là sự chuyển đổi từ đồng tiền nước này sang 
đồng tiền nước khác. 

-Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ chuyển đổi giữa hai đồng tiền 
của hai quốc gia. 


https:/www.youtube.com/watch?2v=uPaCqLfhOE8 


ˆ Chương 2: TY GIA HOI ĐOAI 

2. Cách công bố ty giá 

a, Cách niêm yết tý giá 

-Niêm yết tách rời 

-Niêm yết rút gọn 

b, Đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá 
-Đồng yết giá: đồng đứng trước, là 1 đơn vị tiền tệ. 
-Đồng định giá: đồng đứng sau, là 1 số đơn vị tiền tệ. 
c, Yết giá trực tiếp, yết giá gián tiếp 
-Trực tiếp: tại Việt Nam: USD/VND 
-Gián tiếp: tại Mỹ: USD/VND 


⁄ 


` 


3. Phân loại tỷ giá hối đoái 

a, Theo cơ chế tỷ giá 

-Tý giá cố định 

-Tỷ giá thả nổi 

-Tỷ giá thả nổi có điều tiết 

b, Tỷ giá chính thức và tý giá chợ đen 

Tỷ giá chính thức là tỷ giá liên ngân hàng, do ngân hàng 
trung ương công bố và làm tỷ giá tham khảo. 

Tỷ giá kinh doanh = Tỷ giá chính thức +/- Biên độ giao 
dịch 

Ví dụ: USD/VND = 21050, biên độ giao dịch +/- 0,25% 

Tỷ giá mua thấp nhất = 21050 - 21050 x 0,25% = 20997 
Tỷ giá bán cao nhất = 21050 + 21050 x 0,25% = 21102 

Tỷ giá chợ đen là tỷ giá hình thành bên ngoài hệ thống 
ngân hàng, do cung cầu thị trường quyết định. 

c, Tỷ giá mua và tỷ giá bán 

d, Ty giá mở cửa, tỷ giá đóng cửa 

©, Tỷ giá giao ngay, tỷ giá kỳ hạn 

£ Tỷ giá tiền mặt, tỷ giá chuyến khoản 


= Chương 2: TỶ GIÁ HỔI ĐOÁI b 
4. Đối khoản 
Đối khoản là một khoản tiền này tương ứng với một 
khoản tiến kia. 
Ví dụ: USD/VND = 21190 

1 USD = 21190 VND 

1000 USD = 21.190.000 VND 

Đối khoản của 1000 USD là 21.190.000 VND 


